Vì sao Camera Viettel ngoài trời được nhiêu 

khách hàng lựa chọn tin dùng^ 
Lợi ích lắp đặt Camera Viettel ngoài trời Trước khi biết tại sao camera Viettel ngoài 
trời lại được ưa chuộng như vậy, chúng tôi xin bạn đọc tìm hiểu những lợi ích khi 
lựa chọn lắp đặt camera ngoài trời, cụ thể như sau: - Chủ động giám sát tài sản khi 
văng nhà: Khi vắng nhà bạn vẫn có thể dễ dàng theo dõi, giám sát khu vực xung 
quanh ngôi nhà của mình bằng các camera giám sát trực tiếp trên ứng dụng để đảm 
bảo ngôi nhà của bạn luôn an toàn trước kẻ gian. - Tránh nguy cơ mất trộm: Khi lắp 
đặt camera ngoài trời sẽ hạn chế và ngăn chặn được mong muốn trộm cắp của kẻ 
xấu ở một mức độ nhất định. Tội phạm thường từ bỏ ý định và hành động xấu khi 
nhận thấy có camera trong nhà ghi hình trực tiếp. Điều này giảm thiểu số vụ trộm 
vặt. - Giám sát các hoạt động xung quanh khu vực lắp đặt: Không những không xảy 
ra vấn đề trộm cắp mà khi lắp đặt camera ngoài trời, bạn có thê dễ dàng theo dõi, 
giám sát tình hình khu vực xung quanh. 


PHUAAVA 
MO 


telecorn 
Ví dụ: kiểm soát tiễn độ làm việc của công nhân hoặc quan sát một sự kiện hoặc câu 
chuyện. - Giúp người điều khiến chủ động từ xa, không cần tốn thời gian quan sát 
tại chỗ: camera được ví như “con mắt ngủ”. Vì vậy, ngay cả khi bạn không trực tiếp 
ở nhà hoặc không thể ra ngoài đề kiểm tra tình hình. Với camera, bạn sẽ nhanh chóng 


quan sát và ghi lại những gì đang diễn ra. Lý do camera Viettel ngoài trời được nhiều 
người dùng lựa chọn Dù mới được “trình làng” vào cuối năm 2020 nhưng thiết bị 
camera ngoài trời Viettel đã nhanh chóng phủ sóng trên toàn quốc và trở thành thiết 
bị camera giảm sát được nhiều người dùng lựa chọn. Bảo mật tuyệt đối Sử dụng 
camera của Viettel có thê mang lại trải nghiệm đẳng cấp hơn cho người dùng so với 
các thiết bị camera không rõ nguồn gốc được bảy bán tràn lan trên thị trường hiện 
nay. Vì thiết bị Camera Viettel ngoài trời có tính bảo mật cao do máy chủ lưu trữ 
được đặt tại Viettel. 

Chức năng AI tiên tiễn tích hợp đề phân biệt giữa chuyên động của con người và vật 
thê Camera Viettel ngoài trời tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Tính năng 
này giúp thiết bị camera xác định chính xác vị trí người đang di chuyền, tức là vị trí 
vật thể đang di chuyền. Từ đó, camera chỉ cảnh báo về chuyên động bắt thường của 
con người chứ không phải chuyển động của vật thể. Với tính năng này, người dùng 
cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn mỗi khi có thông báo. Đồng thời cũng tránh gây 
phiền phức, ảnh hưởng đến cuộc sông của người dân. Giá cả hợp lý và có nhiều chiết 
khấu Giá bán lẻ camera Viettel ngoài trời là 1.100.000đ đã bao gồm VAT. Đây được 
coi là mức giá cạnh tranh và tương đối phù hợp so với chất lượng của thiết bị. Chính 
sách bảo hành, hỗ trợ khách hàng Thiết bị camera ngoài trời được Viettel bảo hành 
trong thời gian 12 tháng kế từ ngày đặt hàng sản phẩm. Trong thời gian bảo hành 
của thiết bị, chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng 

Nó thậm chí có thể được cập nhật đầy đủ nếu thiết bị bị lỗi kỹ thuật. Chính vì vậy, 
chính sách bảo hành không chỉ nhằm thay thế cam kết về chất lượng camera của 
chúng tôi mà còn đảm bảo quyên lợi của khách hàng. Quan trọng nhất, chúng tôi hỗ 
trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí 100% cho khách hàng. Nhờ đó, bạn có cơ 
hội hiểu rõ hơn về thiết bị của mình và sử dụng sản phẩm hiệu quả và an toàn hơn. 
Dựa trên những lý do trên, chúng tôi tin chắc rằng camera Viettel ngoài trời là sự 
lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà của bạn, một giải pháp giám sát, theo dõi khu vực và 
bảo vệ tài sản hiệu quả và tốt nhất. Nếu yêu thích sản phẩm này, đừng quên liên hệ 
tới tông đài hotline 18008168 (miễn phí cước) để được hỗ trợ tư vẫn và đặt hàng 
ngay bạn nhé! 

Xem chỉ tiết tại: 


https://v1etteltelecom.vn/tin-tuc/ch1-tiet/v1-sao-thiet-bI-camera-vIette]-nøoa1-troI- 


duoc-nhieu-khach-hang-lua-chon/1932§624 


